An Quang Pháp Sư 



Khai Thị Người Mói Phát Tâm Học Phật 

.Tế 



Việt Dịch: HT Thiền Tâm 


— 0O0- 


Nguồn 

http://www. tangthuphathoc. com 
Chuyển sang ebook 12-6-2009 
Người thực hiện : Nam Thiên - namthỉen@gmaìỉ.com 
Link Audio Tại ÌVebsite http://www.phatphaponline.ors 


— oOo— 

A. Tôi thường nói: Muốn được sự thật ích của Phật pháp, phải tìm nơi lòng kính sợ. Có 
một phần cung kính, tiêu một phần tội nghiệp, thêm một phần phúc tuệ. Có mười phần 
cung kính, tiêu mười phần tội nghiệp, thêm mười phần phúc tuệ. Neu không mảy may 
cung kính, thì sự tụng kinh niệm Phật tuy chẳng phải hoàn toàn không lợi ích, nhưng do 
tội khinh lờn ấy, trước phải bị nhiều kiếp đọa vào tam đồ. 

Đen khi tội hết, mới nương nơi nhân lành ấy, lại được nghe pháp tu hành, ăn chay niệm 
Phật, cầu về Tây Phương để thoát đường sinh tử? 

Neu hiện đời nay hết lòng thành kính, thì hiện đời có thế nương sức từ của Phật đới 
nghiệp vãng sinh. Và một phen được vãng sanh, thì vượt phàm vào Thánh, thoát khỏi 
luân hồi, hằng xa ha các sự khố, chỉ thuần hương những điều vui. 

— oOo— 


B. Con người tu phúc và tạo nghiệp, tóm tại chắng qua ba nghiệp sáu căn: Sáu căn là: 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Năm căn trước thuộc về thân nghiệp, một ý căn sau thuộc về 
tâm, tức là ý nghiệp. Ba nghiệp là nghiệp thân, khấu và ý. 

Thân nghiệp có ba: sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ba việc này tội rất nặng, người học Phật 
phải đế tâm gìn giữ. về phần sát sinh: phàm là động vật, tất đều biết tham sống sợ chết, ta 
không nên giết hại, nếu giết mà ăn thịt thì sẽ kết thành nghiệp sát, đời sau phải bị nó giết 
lại. Vậy người Phật tử nên ăn chay và yêu tiếc sinh mạng, về phần trộm cắp: chang luận 
vật lớn nhỏ của người khác, ta không nên lấy khi người không cho. Trộm vật nhỏ thì mất 
nhân cách mình, trộm vật lớn thì hại thân người. Trộm đồ vật người xem dường như có 
lợi, nhưng thật ra chính mình bị giảm phúc thọ, có khi mất tính mạng, so với của trộm 
được, sự tổn thất là càng nhiều hon bội phần. Nếu dùng mưu kế lấy, hoặc dùng thế lực ép 
bức lấy, hay thầm lén mà lấy, đều thuộc về trộm cắp. Người trộm cắp, tất sinh con lưu 
đãng, trái lại kẻ liêm khiết thì sinh con hiền lưong, đây là nhân qủa nhất định theo lý 
thiên nhiên vậy. 

về phần tà dâm nếu chang phải thê thiếp của mình, thì không luận kẻ sang hèn, đều 
không được cùng nhau làm điều tà dâm. Tà dâm là việc trái ngược nhân luân, chính là 
đem thân người mà làm hạnh súc sanh, hiện đời đã như thế, kiếp sau khó có khỏi đọa vào 
súc loại. Người đời cho việc con gái lang chạ là điều sỉ hổ, nhưng đâu nghĩ rằng con trai 
tà dâm nào có khác chi? Kẻ tà dâm tất sinh con không trinh khiết, có ai lại muốn cho con 
cái mình không trinh khiết ư? „y cũng bởi chính mình trước đã làm việc đó, con cái thụ 
bấm khí chất của mình, quyết khó được trinh chính. Lại nữa, chang những không được 
dâm theo ngoại sắc, mà vợ chồng chung chạ với nhau cũng phải có hạn chế; nếu chắng 
hạn chế thì con người dề bị suy tàn hoặc phải chết non. Kẻ tham việc phòng thất rất khó 
sinh con, dù sinh cũng khó nên người, và dù cho được nên người cũng là kẻ yếu đuối 
không thành tựu việc chi. Tình đời cho hành dâm là vui, đâu biết vui trong giây phút, khố 
đến trọn đời, có khi còn di hại cho con cháu nữa! Ba điều trên đây không làm thì thân 
nghiệp lành, làm thì thân nghiệp ác. 

Khấu nghiệp có bốn: nói dối, nói trau truốt, nói đôi chiều, nói hung ác. Nói dối là nói lời 
không thành thật, lời đã không thành thật thì tâm cũng không thành thật, do đó nhân cách 
bị tốn thất rất nhiều. Nói trau chuốt là nói lời phù phiếm hoa tình, khiến cho người sinh ra 
tâm niệm dâm đãng. Những thanh thiếu niên còn non dại nghe lời ấy lâu, nếu không tà 
dâm cho mất nhân cách, thì cũng làm việc thủ dâm đế hại sắc thân. Kẻ nói lời có hại cho 
người như thế, dù không tà dâm cũng bị đọa vào đại địa ngục, từ trong địa ngục ra, hoặc 
làm giống cái trong loài súc vật. Neu sinh trong loài người, sẽ làm hạng người gái lầu 
xanh, ban so còn tuổi trẻ sắc đẹp cũng chưa mấy khố, lần lần nọc độc phong tình phát ra, 
sự khố sở sẽ không cùng. Đã có miệng khéo nói năng, sao chang vì người chỉ đường hạnh 
phúc, lại thốt chi những lời tà vậy trau chuốt đế gây họa cho chính mình và kẻ khác ư? 
Nói đôi chiều là nói khiêu khích thọc mách sự phải quấy của đôi bên, nhỏ thì lầm lạc 
người, lớn thì như nhà hại nước. Nói hung ác, là nói lời ác độc như gưom đao, khiến cho 
người khó nhẫn chịu sinh ra buồn khố. Bốn điều này không làm thì khấu nghiệp lành, làm 
thì khẩu nghiệp ác. 


Ý nghiệp có ba: tham dục, giận hờn và ngu si. Tham dục là đối với tiền tài, ruộng đất, đồ 



vật.v.v... đều muốn cho về nơi mình, dù đuợc nhiều vẫn còn thấy ít. Giận hờn là: không 
luận mình phải hay quấy, nếu có ai không thuận theo bốn ý, liền phát sinh giận giữ, dù kẻ 
khác dùng lẽ phải khuyên bảo cũng chang nghe theo. Ngu si là chang phải tuyệt nhiên 
không biết việc chi. Chính nhu kẻ đọc hết sách thế gian, văn từ qua mắt liền thông thuộc, 
miệng mở thành thi bài, mà không tin lý nhân qủa ba đời cùng sự luân hồi sáu nẻo, cho 
rằng nguời chết thì mất, không có đời sau v.v... đều gọi là ngu si. Những sự hiếu biết nhu 
thế làm cho hu nuớc hại dân còn qúa hơn nạn nuợc lụt, thú dữ. Ba điều này không làm thì 
ý nghiệp lành, làm thì ý nghiệp ác. Nguời ba nghiệp thân khấu ý đều lành, khi tụng kinh 
niệm Phật, công đức lớn hơn kẻ ba nghiệp ác gấp trăm ngàn lần. 

— oOo— 

c, - Người học Phật cần phải giữ lòng tốt, nói lòi tốt và làm việc tốt. 

Giữ lòng tốt là không nên khởi những tâm niệm ác, trái chính lý, có hại cho mình và 
người. Neu tâm niệm ấy thoạt nổi lên, phải lập tức sinh lòng hố thẹn sám hối, khiến cho 
nó liền tiêu diệt. Lại phải giữ gìn những tâm niệm: hiếu, đề, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ 
có lợi vật lợi người. Đối với điều lành, sức mình có thế làm được việc chi, nên thiết thật 
mà làm; nếu không làm được thì cũng nên thường tâm niệm. Nói lời tốt là nói lời có ích 
cho người và vật, chớ không phải nói xu phụ cốt để cho người vui vẻ vừa lòng là lời tốt 
đâu. Đây chính là nói những lời răn dạy con cái, khuyên người làm lành, lánh dữ, giữ trọn 
nhân luân, gắng tu phúc tuệ. Làm việc tốt là phải thật hành việc hiếu thảo cha mẹ, cung 
kính sư trưởng, hòa thuận anh em, khuyến hóa mọi người. Và với những việc lề sám, 
niệm Phật, tụng kinh, thân tâm phải chí thành cung kính. 

— oOo— 

D. - Ngưòi học Phật, ban đêm không nên ở trần, mặc quần đùi mà ngủ. 

Vì một Phật tử lúc nào cũng phải gìn lòng như đối trước Phật. Đen bữa cơm không nên 
ăn qúa độ, thức ăn dù ngon, hạp miệng cũng chỉ nên ăn tám chín phần mà thôi. Neu ăn đủ 
mười phần thì kẻ khác bị thiếu, mà tạng phủ mình cũng bị thọ thương. Phúc đức của 
phàm phu đâu có bao nhiêu, nếu thường ăn như thế, thọ lộc phải giảm. Vả lại khi ăn qúa 
nhiều, thân tâm mờ mệt, nếu thực phấm không tiêu, tất ra hơi dưới. Việc nay rất không 
thanh nhã, tội lỗi rất to. Như sự đốt hương ở điện Phật chang qua là đế tiêu biếu lòng 
cung kính, xét lại mùi thơm đâu có bao nhiêu? Neu ăn qúa no đế cho ra hơi dưới.. mùi hôi 
thúi xông đến Tam Bảo, thì đời sau tất phải bị qủa báo làm loài giòi. Vậy muốn tránh lồi 
ấy, tốt hơn hết là ăn cho có điều độ. Thảng như bao tử yếu bị chứng hàn, món ăn khó 
tiêu, cảm thấy muốn ra hơi dưới, thì nên bước ra ngoài, đến chồ trống cho ra, đợi khi hơi 
tan lại đi vào trong. Neu có việc không ra ngoài được, thì phải dùng sức nén lại, giây phút 
hơi sẽ tiêu tan ở trong bụng. Có kẻ cho rằng làm như thế e sinh ra bệnh, lời nay không 
nên nghe theo, vì nếu một chút vệ sinh không đáng vào đâu mà đế cho ra hơi dưới nơi 
điện Phật , nhà Tăng, thì kho báo của tội lồi còn nặng gấp hơn muôn phần. Trong giới 
luật của Phật chế, chưa nói đến việc này, có lẽ người xưa thân thế mạnh khỏe không tham 
ăn, chang có điều bất nhã ấy, nên Phật chưa nói, nếu như có, tất Phật đã nói ra rồi! Vậy 
chớ cho rằng Phật không chế giới ngăn cấm điều ấy, mà tùy ý cho ra hơi dưới. Làm như 



thế là tự rước lấy sự đọa lạc, chừng ấy Phật muốn cứu độ cũng không biết làm sao? Thuở 
xưa Đức Khống Tử lấy tư cách bậc thánh nhân đến chầu vị quốc quân phàm phu, khi còn 
ở dưới thềm sắp muốn bước vào triều, đã nén nhẹ hoi thở, huống chi lúc đối trước mặt 
vua? Cho nên, sách Luận Ngữ nói: So vạt áo bước lên đền, thân mình cúi xuống , nhẹ hoi 
dường như không thở". Chúng ta là phàm phu đầy nghiệp lực, đang lúc ở noi điện Phật, 
một Đấng trời trong hàng Trời, Thánh trong hàng Thánh, là chồ Tam Bảo đầy đủ mà 
không đế tâm thúc liềm, mặc ý cho ra hoi hôi thúi noi dưới, tội lồi ấy lớn biết chừng bao? 
Xin chớ cho rằng tôi nói ra đây việc không thanh nhã, chỉ sợ cho kẻ thô suất lầm gây ra 
nhản dọa lạc loài giòi tủa đó thôi. 


— oOo— 

E. - Người học Phật, sớm mai thức dậy và sau khi đại tiếu tiện đều phải rửa tay. Khi dùng 
tay gãi noi thân, chà dưới chân cùng rờ các chồ không sạch khác, đều cũng phải rửa. Dù 
tháng nóng nực, cũng không nên tự do mở nút áo đế phoi ngực hoặc vén quần bày bắp 
vế. Tùy tiện khạc đàm hỉ mũi là một việc làm rất tốn phúc. Chang những ở trong Phật 
điện, Tăng đường, không được hỉ nhố, mà bên ngoài điện đường chồ đất sạch sẽ cũng 
không nên làm việc ấy, vì noi đất sạch mà bị khạc nhố, thì liền hiện ra tướng do. Có 
người thô tháo không kiêng dè, cứ hỉ nhố bừa trong phòng, trên đất, noi tường, thành ra 
trong nhà chồ nào cũng có đàm dãi. Kẻ ấy cho rằng khạc đàm là được thông trệ và bỏ 
chất nho ra ngoài, nhưng không dè mồi ngày thường nhố như thế thì bao nhiều tinh hoa 
của chất ăn uống đều biến thành đàm, nhiều ngày sẽ sinh ra bệnh. Trong thân người có gì 
tinh sạch, tốt hon là nên nuốt đi, lâu ngày sẽ không còn đàm nữa. Đây là phưong pháp 
dùng đàm trừ đàm rất thần diệu. Neu không nuốt được thì nên nhố vào khăn tay, phải 
hành động cho khéo đừng đế người thấy. Nhưng việc này cũng nhọc công và không sạch, 
chang bằng nuốt đi, đã không nhọc nhằn lại không bày ra sự nho nhóp; hon nữa còn dứt 
được bệnh đàm. Vài điều trên đây, dường như khong đáng nói, có kẻ lại cho rằng nhỏ 
nhặt không mấy đế tâm. Nhưng người học Phật phải giữ tư cách lề nghi và biết sợ tội, 
nếu chang thế thì thành ra kẻ thô tháo sỗ sàng, hiện đời phúc giảm tội thêm, kiếp sau phải 
đọa lạc. 


— oOo— 

G. - Người học Phật, mỗi cử động đều phải lưu tâm. 

Trong khi niệm Phật, cần phải chí thành, nếu có lúc thấy noi lòng sinh ra bi cảm đó là 
tướng căn lành phát hiện. Tuy nhiên, cũng phải dè dặt, đừng đế cho nguồn bi cảm thường 
thường phát lộ, nếu chang thế tất sẽ bị loài ma bi thưong nhập vào. Phàm có việc chi vừa 
ý cũng không nên qúa vui mừng, vui mừng qúa độ sẽ bị loài ma hoan hỉ ám nhập. Khi 
niệm Phật, mí mắt phải sụp xuống và không nên qúa dùng tinh thần khiến cho tâm hỏa 
bừng lên. Những lúc cảm thấy trên đỉnh đầu tê rần ngứa nhức, đó là hiện tượng dùng tinh 
thần chuyên chú nhiều, cần phải điều độ cho vừa chừng. Khi niệm ra tiếng, không nên 
dùng sức lắm, phải ngừa sự mang bệnh. Lần chuồi mà niệm có thể trừ chứng biếng trễ, 
nhưng khi ngồi yên không nên lần, lần thì tay động tâm thần mỏi nhọc không an, lâu 
ngày tất mang bệnh. 



H,- Người học Phật, khi xem kinh luận và các sách vở, chắng nên qúa vội vàng, vội vàng 
thì tâm thần rối loạn không yên, rất khó hiểu được ý thú. Đời nay, nhiều người có đôi 
chút thông minh, khi được một bộ kinh sách liền quên ăn bỏ ngủ, xem một lần cho hết. 
Qua đến lần thứ hai thì không còn hứng thú xem nữa, dù có xem cũng như trạng thái phờ 
phạc mất thần. Hạng người này khó làm thành tựu việc chi, vậy phải gắng răn giữ. Ông 
Tô Đông Pha nói: "Sách xưa chang chán trăm lần đọc. Đọc kỳ suy cùng ý vị sâu!" Đức 
Khống Tử là bực thánh nhân, mà còn đọc kinh Dịch nhiều phen, đến nồi dây sách ba lần 
mòn đứt. Tư chất như ngài, văn từ qua mắt liền thông thuộc, tại sao lại cần phải xem văn 
mà đọc? Nên biêt xem văn có chồ rất hay, bởi đọc thuộc lòng phần nhiều là sự làu thông 
ngoài miệng, xem văn thì dễ biết ý thú mồi chữ mỗi câu. Vậy chúng ta lấy đó làm gưong, 
đừng một mặt đọc thuộc lòng đế tỏ ra mình là người thông minh nhớ giỏi... 

— oOo— 

HÉT 


